

TS. DANG THj HANH 


GA TAM HOANG 


NHA XUAT BAN NONG NGHlfeP 
TP. Ho Chi Minh - 2007 



I. DAC DIEM CON GIONG 

Ga Tam Hoang c6 nguon goc tfr Trung Quoc. Sau 
rgay giai phong Trung Quoc (1949), cong ty xuat nhap 
khau Trung Son doc quyen thu mua ga nay de xuat 
khau sang cuTa khau Thach Ky nen ngUo'i nifo’c ngoai 
con goi la gk Thach Ky. Ga Thach Ky thuan chung nho 
con, kha n&ng sinh trifling sinh san khong cao nen 
khoang cuoi thap nien 70 cac nha chan nuoi Hong 
Kong da cho lai Thach Ky vdi giong ga Kabir (Israel) 
tao giong ga Thach Ky lai hay con goi la Thach Ky tap. 
Ga Thach Ky-Kabir difqc difa tro' lai Trung Son va 
diTOc chon loc qua nhieu the he vtfi cac muc tieu khac 
nhau tao ra cac dong ga Tam Hoang co ngoai hinh va 
nang suat khac nhau. Hien nay ga Tam Hoang difl?c 
nuoi pho bien 6 Trung Quoc, dac biet la vung Quang 
Dong. Ga co mau long vang den vang hoa mo', chan 
vang va da vang. Ga co dac diem than ng4n, lung b£ng, 
ngirc no, dui phat trien, bifoc di n gkn va chan thap hcfn 
ga Tau Vang Nam bo. Ga Tam Hoang co sufc chiu dimg 
tot, thit ngon, ngoai hinh va mau sac hop vo*i thi hieu 
ngi/cfi tieu dung cr Viet Nam. 

Giong ga Tam Hoang difl?c nhap tir Trung Quoc 
vao Viet Nam lan dau nam 1993 va diloc nuoi d Quang 

j 



Ninh. Ket qua nuoi thich nghi tf day cho thay the trong 
ga 90 ngay tuoi chi dat binh quan 0,81 kg/con, tieu ton 

4.5 kg thtfc an cho 1 kg tang trong va n&ng suat triing 
dat 131 qua/mai/nam. Nhtfng nam sau do ga Tam Hoang 
dirqe nuoi khao sat thich nghi tai trai giong cua Vifn 
Chan nuoi, Xi nghiep ga giong Luang My - Nam Ha. 
Sau do rat nhilu co‘ so' giong ctia nha nude va tU nhan 
hoac nhap trifc tiep hoac mua con giong tCf cac ca so' v£ 
de nhan giong. 

Hien nay of Viet Nam co cac dong ga Tam Hoang sau: 

- Tam Hoang dong 882 co mau long kha thuan 
nhat: vang ram, chan vang, da vang, ga trong to con, 
CLfo'ng trang, mao dan to va chan thap ho*n ga Tau cua 
Viet Nam. Nuoi 3,5 thang dang ban cong nghiep dat 
binh quan 1,75 kg/con. Nang suat trufrg cua ga mai dat 
145-150 qua/mai/nam. 

- Tam Hoang 882-2 (Hoang he), to con han va de 
sai hem. 3 thang tuoi dat trong ldpng bSng dong 882 luc 

3.5 thang. Nang suat trufng dat 160 - 170 qua/mai/nam. 

- Tam Hoang 882-3 nuoi 3 thang co the dat binh 
quan 1,9 - 2,0 kg/con va nang suat trufng co the dat 160 
- 170 qua/mai/nam. 

- Ga Ma Hoang (882 - 2) co nang suat thit, trufng 
qua khao nghiem gan tifdng diTorng vdi ga Tam Hoang 
882, nhung co mau long vang sam, diem r&n rat giong 
ga Ta nen cung rat dupe ngUdi dan ua chuong. 

- Ga Jiang cun nho con ho'n cac dong ga Tam 


4 



Hoang ke tren. 3 thang tuoi chi dat 1,4 - 1,5 kg/con. 
Song diic biet ga Jiang cun co pham chat thit rat tot, 
thit thorn ngon va ty le cac phan thit co gia tri (thit life, 
thit dui) trong than thit xe cao. 

- Ga LtJtfng Phupng (hay Hoa Lifcmg Phupng) co 
mau long giong ga Ma Hoang, song ga Luang Phupng 
to con ban, ty le de cao ho'n. Nang suat trufng dat 170 
qua/mai/nam. Ga Liio’ng Phiipng lPn nhanh nen ngirdi 
ngheo rat thich nuoi va thich an. Tuy nhien giong nay 
co nhupc diem la ty le phan thit co gia tri trong than 
thit xe thap hon, do do thi tru*d’ng Hong Kong da khong 
chon Hoa Luang Phupng ma chuong Jiang cun ho‘n. 

Hien nay ga Tam Hoang dope chon loc va nhan 
giong chu yeu 6 vung Quang Dong * Trung Quoc. Mot 
so cong ty ldn co uy tin cung cap giong ga Tam Hoang 
la Cong ty Bach Van. m6i nam san xuat khoang 50 
trieu ga con. TrUdng Dai hoc Hoa Nam moi n&m san 
xuat tren 30 trieu va Jiang cun moi nam khoang 14 
trieu con. 

Giong Hoa Luong Phirpng dupe nuoi va nhan giong 
d Quang Tay, Trung Quoc. 

Pham chat than thit xe va gia tri dinh dUPng cua 
thit ga Tam Hoang nuoi trong ho dan phia Nam (Bang 1) 

II. CHUONG THAI VA THIET BI DUNG CU 
CHAN NUOI 

1. Chuong nuoi: 

Chuong ga phai dam bao thoang mat, kho rao 
ban dem va mua dong am ap. Chuong nen lam noi cao 



rao, hudng Dong Nam, mat, tan dung cang nhieu anh 
sang mat tro’i cang tot. Anh sang se diet vi khuan, 
chong am moc han che dich benh. Ghuong phai thiet 
ke sao cho thong thoang td nhien tot. Xung quanh 
dung ludi ho&c tre dan lam song, co rem che bang cot, 
bao tai, bi xac ran... Luc sang sdm chong rem len cho 
thoang, luc mifa gio va ban dem ha rem xuong. Neu 
dung ludi che thi tifo'ng phia dudi xay cao 30 - 40 cm. 
Neu nuoi nen phai lot trau, dam bao, ro'm, co kho cat 
ng&n. Co the lam san bdng tre go cao 40 - 60 cm so vdi 
mat nen cho phan rot xuong nen de de dang hot phan. 
Mang an, mang uong treo ho&c gac len be rai deu khip 
chuong. Mai chuong co the lop b&ng ton, la ho$c ngoi. 
Lop ton ben nhufng nong hOn lop la. Neu nuoi ga thit 
theo dang ban cong nghipp (khoang 3 thang xuat 
chuong) chi can lam chuong rong khoang 10 - 15 m 2 , 
con neu nuoi 100 ga mai de can chuong rong 20 - 25 m 2 

Chuong um: Co the um ga trong chuong sau nay 
nuoi ga Idn, nhimg phai co phen che kin xung quanh de 
tranh gio lua. Neu um n£n thi chi can lot trau, dam bao 
day 7-10 cm, dung quay bang cot cao 50 - 70 cm. Quay 
dai ngan tuy thuoc so lcfong ga. Neu um tren long chuong 
um ga con co the lam bang san tre, g6 lot them ludi 6 
vuong dipn tich 6 1 cm 2 , chuong cao 40 - 50 cm, dien 
tich 1 m x 2 m = 2m 2 cho 100 ga. Chung quanh lam 
song tre each nhau 2-2,5 cm, che lidi khi ga con be, 
sau do bo ludi de cho ga tho dau ra &n, uong (mang d4t 
ngoai chuong). Che chuong cho am bSng bao tai, bi xac 
rdn, bia cactong, hay tham chi co the dung la chuoi kho. 


6 



Bang 1. Cac chi tieu giet mo va gia tri dinh 
dtfdng cua thit ga Tam Hoang 


Cac chi tieu 

Ga trong 

Ga mai 

Tuoi giet thit (thang tuoi) 

4,0 

4,0 

Ty ie moc ham (%) 

78,6 

75,7 

Ty le quay thit (%) 

66,2 

67,9 

Ty le thit ufc (%) 

16,2 

18,3 

Ty le thit dui (%) 

24,7 

22,4 

Ty le dau va co (%) 

20,8 

18,4 

Ty le lung {%) 

14,4 

14,8 

Thit he: 



Vat chat kho (%) 

24,8 

25,1 

Dam (%) 

23,8 

23,5 

Eeo (%) 

0,85 

1,38 

Thit dui: 



Vat chat kho (%) 

23,4 

23,4 

Dam (%) 

20,7 

20,5 

Beo (%) 

2,10 

2,50 


7 



2. Dung cu chan nuoi: 

Mang dn: Ga mo’i no', 2-3 ngay dau rai thufc an 
tren giay lot, sau do co the dung met vanh thap ho&c 
khay nhom hoac mang co true quay dung cho ga con de 
trong chuong (cho den 2 tuan tuoi), sau do de mang &n 
dai 6' ngoai chuong um. Sau giai doan um, khi tha 
xuong chuong nen dung mang tron tir dong b^ng nhUa 
hoac ton. Mang loai phi 50 dung cho khoang 25 - 30 ga 
thit. 


0,6 m 



Khay dvftig thvife an cho ga Mang dai treo ngoai long 
con 1 tuan 



Mang an ttf dpng treo Mang dai co true cf giiifa de ti*ong 
trong chuong chuong cho ga con an 

Chu y mang luon treo ngang tarn ltfng ciia ga de 
tranh ro'i vai thufc Sn. 


8 





Mang uong : Ga nho, ga ldn deu dung loai mang 
golon la tot nhat. Loai nho: 1 - 2 lit cho ga con (1-2 
mang cho 100 con), loai Ion: 3,5 - 4 lit cho ga lo'n. Co 
the tan dung lam mang kieu nay bang vo hop skt up 
ngtroc vao dia day bang co get hoac dung chai, ong 
biftfng treo ngito'c. Hoac dung mang dai b : ang ton hoac 
ong biio'ng, ong niTo'c treo ngoai chuong. 

Mot so kieu mang uong: 



Mang uong bring nhUa cho Mang uong bring chai 
ga con 



Mang uong cho ga ldfn 3,5 - 4 lit 


9 



Chup um: Co the dung d&n di$n, den dau, d&n 
bao, bep than, nen tit tao chup b&ng ton ho&c nhom de 
gitf nhiet. Chuong 2 m 2 co the dung 2 bong 75W cho 
100 ga. Nhiet do chuong nuoi can cho ga trong nhCifng 
tuan dau nhu sau: 

1 tuan (1-7 ngay): 34 - 32°C 

2 tuan (8 - 14 ngay): 32 - 30°C 

3 tuan (15 - 21 ngay): 30 - 28°C 

4 tuan (22 - 28 ngay): 28 - 26°C 

Nhtf vay, thuc ra ta chi can um cho ga 2 tuan dau, 
nhufng tuan sau do chi nhtfng luc mtfa lanh ho^ic ban 
dem mdi can dot den. Muon biet nhiet do trong chuong 
um co phu hop hay khong, tot nhat nen quan sat hoat 
dong ciia dan ga: Neu lanh ga se don dong tu tap dudi 
nguon nhiet, neu qud nong ga tan ra xa nguon nhiet, 
ga sa canh dufng ha mo de thd, nhiet do thich hop ga 
phan tan deu trong chuong, ga hoat dong nhanh nhen. 

Phan ting cua ga con vcfi nhiet do trong chuong um: 




a) Nhiet dQ thich hop ga tan deu trong chuong um. 

b) Nhiet do thap ga tap trung gan den sudi. 

c) Nhiet do cao ga tranh xa den si/cri. 


10 



0 de: 6 de co the tan dung hop cactong nho (thung 
bia, thung nutfc ngot...), thung mung, ro ra hu" lot ro'm 
ho£c trau hoac co the dong bang go. Moi o de cho 4-5 
ga mai. O de nen de a no‘i toi trong goc chu6ng de ga 
mai khoi bi quay ray. Noi chung, ga Tam Hoang van co 
mot so con co phan xa doi ap (khoang 20%). Nhtmg gk 
Tam Hoang khong kheo ap bang ga Ta, cho nen tot 
nhat la dung cac bien phap cai ap de tang nang suat 
trifrig. Co the thu trufng cho ga Ta ap hoac suf dung tu ap 
thu cong qui mo nho de ap. Ky thuat ap trufng ga Tam 
Hoang khong khac so vdi ap trifrig cac giong ga khac. 

San, viion : Ga nuoi bdn chan tha phai co san 
hoac vufrn cho ga cko bdi. Dien tich toi thieu la 5m 2 / 
con. Co the dung lifdi aide de quay vi ga Tam Hoang 
thufcfng khong bay cao nhir ga Ta. Sau 1-2 thang nen 
doi san tri idc ra san sau ho$c quay sang khu vifc khac 
de gk kiem dime nhieu moi hofr va sat trung san cu. 
Trong san hokc vtfofn nen co ho cat de ga tarn. 

III. CHAM SOC NUOI DLfefNG 

1. Cham soc nuoi dtfSng ga con 

Ga con mot ngay tuoi khi difa tu' trai ve cho uong 
nutfc ngay. Nifo’c hda vitamin complex va khang sinh 
phong bach ly, E.coli va viem ron (vi du: Saigo-Nox 
Poultry, Tetracyline, Flumequyl...). Ngay hom sau cho 
&n bap nhuyen, hoac tarn nhuyin. Bat dau tif ngay thur 
3 hoac thur 4 mdi cho an cam hon ho‘p danh cho ga con. 

Trong 2 tuan dau dac biet phai quan tam nhat la 
siicri am va tranh bi gio lua (xem phan thiet bi chubng 
trai) va thifc hien lich chich ngifa day du. 


11 



Sau 3 tu&n bat dau tap tha xuong nen va chuyen 
doi thufc an. Vi du ngay dau tha ra ngoai 2 gid, ngay 
thuf 2 tha ra ngoai 4 gio’, ng&y thuf 3 tha 6 gid... Phai 
tap dan de ga khong tri stress sao cho sau 1 tuan co 
the quen dan vdi dieu kien mdi. Nen nho' chi tha ga ra 
san, vifdn (co quay lu’o'i) luc trdi n&ng am, da kho sifting, 
toi nhot vao chuong. Khi thay doi thufc an cung thay 
dan dan, vi du ngay dau tien 20% thufc an mo'i, 80% 
thufc an cu, ngay tiep theo 40% thufc an mdi, sau do 
60% thufc an mdi, 80% thufc an mdi va khoang sau 4-5 
ngay mdi dung hoan toan thufc &n mdi. 

Khi tron thuoc khang sinh hay bo sung vitamin 
hoac axit amin vao khau phan vdi ham lifting rat nho 
phai tron theo nguyen tac tif it den nhieu. Vi du: tron 
2 g thuoc khang sinh vao 10 kg thufc an. TrUdc het can 
0,5 kg thufc &n rile 2 g thuoc vao tron deu. Sau do can 3 
kg thurc an va r£c deu 0,5 kg thde 3m da co thuoc vao 
tron deu. Sau do lay so thufc an da tron thuoc tron deu 
vdi so 6,5 kg thufc an con lai de du 10 kg. 

Ga Tam Hoang ldn nhanh htin ga Ta (ga Tau), 
nhifng cham han ga thit cong nghiep. Cho nen thufc an 
doi vdi ga Tam Hoang trong giai doan 1-4 tuan tuoi 
can khoang 19 - 20% dam, nang luting 2850 - 2900 
Kcal/kg thufc Sn hon htip (xem bang nhu cau dinh dating: 
Bang 2). 

2. Cham soc va nuoi ditdng ga thit 

Tuy hoan canh kinh te tCrng gia dinh ma d&u tu" 
ve dinh dating nhieu hay it. Nhifng doi vdi ga Tam 

12 



Hoang, phufcfng thufc nuoi ban chan tha la phu ho'p 
nhat, tufc la ban ngay tha ga ra viTo’n (5 - 10 m 2 /con) de 
ga Idem them giun de, sau bo, di lai cho san thit va 
khoe manh nhifng van thifo'ng xuyen ca thufc an bo sung. 

Hien nay pho bien co cac dang: 

- Thufc an hon hcfp cho ga tha vutfn 

- There an hon hop cho ga thit cong nghiep + thufc 
an dia phifo’ng 

- Thufc an dam d&c + thufc an dia phtfo’ng 

- Tif pha tron tif cac nguyen lieu dia phtfo’ng 

Ty le tron tuy thuoc vao kha nang dau ttf ciia tifng 
ho va tifng tho’i diem. Neu gan tet can vo beo nhanh de 
kip ban tet thi nen tang ty le thufc an hdn ho’p (50% : 
50%) ho&c dam d^c (25% - 30%) de co the xuat ban luc 
10 - 12 tu4n tuoi. Neu dau ttf it (30% hon ho’p: 70% thufc 
an dia phtftfng) hoac 15% dam d£c: 85% thufc Sn dia 
phtfemg, tho'i gian nuoi co the keo dai til 3,5 - 4 thang. 
Song van rat hieu qua do chi phi thufc an thap. Ngoai 
ra, doi vo'i ga Tam Hoang van co the tan dung dau tom, 
dau ca, cua hoac nuoi giun lam thufc an cung cap dam 
nhir doi vdi ga Ta (dau tom ca nen dun chin). 

3. Nuoi ga giolig hau bi hoac ga de lay trutag 

Giai doan nuoi hau bi la tif sau 8 tuan tuoi cho 
den luc ga hkt dau vao de (doi voi ga Tam Hoang 
khoang 4-5 thang tuoi). 

Cham soc nuoi dtfo’ng cho den 8 tuan tuoi van 
nhuf nuoi ga de ban thit. Sau 8 tuan tuoi tach ga trong 

13 



nuoi rieng de v6 beo ban thit. Con ga mai phai nuoi £n 
han che va khong che trong lifting ga sao cho den luc 
vao de ga chi n&ng 1,6 - 1,8 kg/con. Co the han che 
bang 2 each: 

• Han che ve mat chat lifting: van cho ga an tir 
do nhimg pha tron thufc an co ham lifting chat dinh 
difdng thap, dac biet cac nguyen lieu giau nang luting 
nhti bap, tam. Cho an nhieu rau, co xanh... 

• Han che ve so luting: Chat ltiting khau phan an 
van gitf nguyen, nhimg chi cho ga an 2 lan/ngay (buoi 
sang va buoi chieu) vdi lifting thufc an khoang bang 
70%. Khi cho an han che ve so lifting ga hay edn mb, 
rift long nhau do doi va buon bde, dac biet la luc nang 
nong hay nhot qua chat choi, dien tich vtidn hep... Bdi 
vay nen cho ga an them nhieu rau co, cu de ga mb an 
them. 

Hang thang nen can thuf mot so con (con vifa, con 
to, con nho) de kiem tra trong ltiting ga hau co sif dieu 
chinh thufc an cho phu hop. Neu trifdrc luc vao de ga 
qua map ga se de muon, de thda va de bi chet nong 
(stress) trong then ky de. 

4. Nuoi difdng ga de 

Ga Tam Hoang la giong ga kiem dung nen nang 
suat trumg khong cao. Ty le de binh quan ca nam chi 
dat 40 - 45% (khoang 140 - 160 qua/mai/nam). Be cao 
diem nhat cung chi dat 60 - 65%. Bdi vay khong nen 
cho ga an qua nhieu ga se map, tich m3 va de giam. 
Tuy nhien, khi pha tron thufc an nen bo sung them axit 
amin thiet yeu nhd lysin va methionin. Nang suat trumg 


14 



se duttc cai thien ro ret. Neu tf gan cho‘ nen tan dung 
mua xac dau phu thay the mot phan thdc an cung cap 
dam rat tot va re, 

Khi ga de dtfo'c khoang 5% (100 con de 5 qua/ 
ngay) thi chuyen tif thufc an ga hau bi sang thufc an ga 
de (co the dung cam hon hop cho ga Tau hoac tii pha 
tron) mufc an 90 - 95 gam/con/ngay. 

Ty le de tang thi t&ng IiTtfng cam cho an len (ga 
an vtia het trong ngay, khong de den cho an dem). 

5. Nhu cau dinh dvCdng va mpt so phu’dng 
phap pha trpn khau phan 

Bang 2. Nhu cau dinh du&ng qua cac giai doan tuoi 


Chat 

dinh thfArg 

Loai & 

Gacon 

1-4 tuan 

Gathit 

5-8 tuttn 

Ga thjt 9 
tula i ban 

Ga 

heat hi 

Gtide 

Ehmtho 9c 

20 

IB 

16 

15 

17-18 

NLTDfcd/kg 

2900-9000 

3000 

.‘3000 

2800 

2750-2800 

Xf loi ch r c 

5 

5 

5 

6 

7 

Ga ^ 

1,0 

1,0 

L.0 

1,0 

3,5 

P V 

0,8 

0,7 

0,7 

0,6 

os 

Lysim 9 C 

1,2 

1,0 

1,0 

0,8 

0,7 

Methionine 9c 

0,5 

0,45 

0,45 

0,32 

0.3 


15 



MOT SO PHTJCfNG PHAP PHA TR0N KHAU 

phAn 

• “Pha loang” khau phan (sit dung thitc an hon 
hap va thitc an dia phtiang) 

1 - 4 tuan: 100% hon hop 

5 - 8 tuan: 70% thufc &n hon hop + 30% b&p hoac 
tarn, cam. 

9 tuan -> ban: 50% thufc an hon ho'p + 50% bdp, 

tam. 

Tuy gia ca va thoi vu co the thay b&p bang tam, 
cam hay bot khoai mi-.. 

• Phitang phap hao tint (each phoi hap thitc dn 
dam dac va thitc dn dia phitang) 

VI du: Muon phoi hop khau phan cho ga de co 
17% dam tho t ii thufc an dam d&c cua ga de (34% dam) 


va bap nghien (9% dam tho). 




Dam thufc hn dam dac 

34 

■ 

8,0 



\ 

/■ 




17 



/ 

\ 

Dam cua blp 

9,0 

17 


25 = (8 + 17) 


16 



=> % cam dam d&c ga de can suf dung 8/25 x 100 = 

68 % 

=> % bap xay can suf dung 17/25 x 100 = 68% 

(ho&c 100% - 32% = 68%) 

Cach lap bao thit: 

a. Ghi ham lUcmg dam cua thufc an dam dac len 
goc tren phia trai bao thu va dam cua bap vao goc 
dubi, Ham liXOng dam cua thufc an can tron vao giufa. 

b. Trif theo duong cheo bao tho ghi gia tri vao cac 
goc phia phai. 

c. Cong 2 gia tri cua cac goc phia phai (8,0 + 17,0 
= 25,0). 

d. Ty le cua thufc an dam dac can dung chinh la ty 
le cua gia tri goc tren phia phai chia cho tong cua 2 
goc phai x 100 (8 : 25 x 100) va ty le b&p xay la phan 
con lai (de dito'c 100 kg thufc &n co ham lUcfng dam 17% 
can tron 32 kg thufc an dam dac voi 68 kg bap xay). 

• Phoi hop cac khdu phan til nguyen lieu don: 

- Phoi hop cac khau phan tir nguyen lieu don 
trtfdfc het phai phan bipt diTOc cac nhom thurc &n gia 
sue cung cap n&ng krong, nhom cung cap dam, khoang... 
va cac mufc suf dung toi da doi vo‘i tifng loai nguyen lieu 
thufc an. 

Vi du: Nhom cung cap dam gom co bot ca 5 - 10%, 
bpt dau tom, dau nanh, dau xanh, kho dau me (vifng) 


17 



kho dau dau phong (lac), kho dau dau n&nh... 

Trong nhom nay can Ion y ham lupng muoi trong 
bot ca. Flam lupng muoi qua cao ga an se bi tieu chay, 
hay trong dau nanh co antitrypsin la chat khang lai 
men tieu hoa dam, nen khi dung dau nanh phai rang 
chin. Trong kho dau dau phong rat de phat trien nam 
sinh doc to aflatoxin rat nguy hiem cho gia cam... Nhom 
nay chiem 25 - 35% trong khdu phan tuy thuoc khau 
phan thufc an cho loai ga nao. 

- Nhom cung cap nang 1 Upng gom ngu coc (bap, 
tarn, cam, khoai mi, khoai lang...) va hat co dau. Trong 
nhom nay can lUu y bo sung axit amin khi dung nhieu 
bap. Cam loai 3 ham lu’o'ng xO cung rat cao, khong nen 
dung nhieu. Bac biet trong khoai mi co doc to HCN 
cyannid nen phai ngam nude xur ly trUdc khi cho an 
(tron toi da 30% khoai mi trong khau phan). Nhom 
nay chiem khoang 60 - 70% trong khau phan. 

- Nhom cung cap khoang: la bot so, bot xiTOng, 
premix khoang, tuy theo nhu cau dinh dub'ng cua tCmg 
loai gia cam de tron trong khau phan (1 - 4%). 

- Nhom cung cap vitamin va axit amin: Ga chan 
tha co co non de an thoai mai duoc 1 phan nhu cau v£ 
vitamin. Ngoai ra co the mua vitamin tong hpp (Multi 
vitamin) ve tron thufc hoac hoa nude uong. Axit 
amin tinh cung co ban ngoai thi trUdng, co the mua ve 
tron theo nhu cau dinh dudng. Thudng nhom nay chiem 
khoang 1,0% trong khau phan. 


18 



Bang 3 . Vi du ve 
ga de 

khau phan an 

cho ga thit, 

Nguyen li£u trong 
100 kg 

Ga thit (giai 
doan dau) 

Ga giong 
(de) 

Bap vang 

59 

48 

Cam gao 

9,7 

12 

Banh dau dau nanh 

6 

4,0 

Bot dau xanh 

- 

0 

Banh dau dau phong 

16 

15,0 

Bot ca lat 

7 

10,0 

Bot co 

- 

4,0 

Bot so 

- 

4,0 

Bot xifcmg 

2 

2,5 

Premix &khoang 

0,25 

0,35 

Vi luong 

- 

- 

Methionin 

0,05 

0,05 

Lysine 

- 

0,1 

NLTD (Kcalo/kg TA) 

3000 

2900 

Protein (%) 

20 

18,0 




IV. PHONG vA TRI BENH CHO GA 

Ga Tam Hoang tuy c6 sure de khang cao ho'n ga 
cong nghiep va thfch nghi tot vdi dieu kien Viet Nam, 
song ga co the’ mdc tat ca cac benh nhiJ d ga cong 
nghiep. Bdi vay ga Tam Hoang cung phai ngiia vaccin 
tat ca cac benh truyen nhiem nguy hiem nhU dich ta, 
Gumboro, dau... va ngba bkng khang sinh nhting benh 
nhif eau trung, bach ly, thtfcrng han... 

Cung giong ga Tam Hoang nhiing sufc de khang 
vdi dich benh va moi trifdng o‘ cac dan ga cua ttfng gia 
dinh rat khac nhau. Sdc de khang cua dan ga phu 
thuoc nhieu yeu to, vl du: 

- Tinh trang ve sinh ehuong trai, ch&m soc, nuoi 
di/5‘ng doi vo'i dan ga (ve sinh sach se, dinh du'ong tot, 
chich ngifa dung lich...). 

- Hien trang dich benh trong vung: Neu trong 
vimg thtfdng xuyen co dich benh, dan ga cung se bi lay 
nhiem mac du co chich ngCra. 

- Chat lu’Ong ga giong: Neu dan ga mua d cac xi 
nghiep co uy tin, dan ga bo" me diltfc chich ngCra nghiem 
tuc, ga con thifa hLfo'ng dUo’c khang the tti me. Neu cac 
ho mua ga ve nuoi roi de lam giong, khong co phuong 
phap chon loc lai tao dung se lam cho dan ga can 
huyet, ga con sinh ra se cham ldn va sure song giam r5 
ret. Bdi vay, neu nuoi lam ga giong tot nhat phai doi 
trong giong khac. 

CAC BENH THtfCfNG GAP 

1* B$nh dich ta 

Ga Tam Hoang thtfdng dupe nuoi ban chan tha 


20 



trong cac ho dan co nuoi ga dia phiteng hoac hang 
xom, lang gieng co nuoi ga dia phifong chan tha. Thu’o’ng 
dan khong co tap quan ngtia benh cho ga dia phitong 
nen moi trtfo’ng bi nhiem benh rat cao. Benh dich ta 
xay ra quanh nam, nhifng dac biet tap trung vao 2 giai 
doan chuyen mua td mifa sang n^ng va nang sang mira. 
Benh gap d tat ca moi Ida tuoi, thiio’ng gap nhat la luc 
20 ngay tuoi den 2 thang tuoi. 

Nguyen nhdn: Do virut Paramyxovirus, co the 
lay nhiem trite tiep tit dan ga cu qua dan ga moi hoac 
lay nhiem qua ho hap, dung cu chan nuoi, ngtfbi nuoi... 

Trieu chitng: Thdi gian mang benh 5-6 ngay, 6 
the cap tlnh ga chet qua nhanh trong 3-4 ngay khong 
bieu hien ro trieu chufng va benh txch, neu benh xay ra 
Cham co trieu chufng: 

- Ga lii du, cam mo xuong dat, thd kho khe, ho 

- Tieu chay, phan co mau, phan trying xanh 

- Mot so chay dich nhdn o' mdt, mui 

- Mao, mong, tich bi tim lai, co the bi phu dau 

- Sau 4 - 5 ngay neu khong chet thi co trieu chdng 
than kinh (mo lung tung, di quay vong) 

- Ga de giam litong triing, vo trufng m£m 

- Ty le chet tir 50 - 90% 

- O the man tinh ga ho, thd kho khe ve ban dem, 
ga ldn de giam, khong chet (mang mam benh) ga con 
chet 1 - 10%. Day la nguon lay lan cho dan mol. 


21 



Berth tich: 

- Xuat huyet loet ttfng diem 6' hau het cac bo 
phan he tieu hoa, dac biet xuat huyet tien me va hau 
mon. 

- Viem niem mac mui, khi quan co dich nhay... 

Phong benh: 

Benh khong co thuoc chtfa, chi phong benh bang 
vaccin (xem lich phong benh). Neu ngiia lan dau luc 3 
ngay tuoi nen dung vaccin nhucfc doc dong kho chung 
F (he 2), neu ngira luc 7 ngay co the dung chung F hoac 
Lasota. Ngha lan 2 luc 21 - 28 ngay tudi dung Lasota. 
Ngfta ga tren 2 thang tuoi chung M (he 1) hoac Imopest 
(chfch dudi da 0,2 - 0,3 cc/con). 

- Khi benh da phat co the difa vaccine nhuqc doc 
hoac vaccine chet nhu dau, dong tho’i chxch thuoc bo 
tror sufc. Sau 7 - 14 ngay benh se on dinh se cdu ditOc 
nhufng con chiTa nhiem benh. 

- Cho ga uong thuoc bo Multivitamin de tang sure 
de khang va uong Electrolytes chong mat nifdc va mat 
can bkng chat dien giai khi ga bi tieu chay (lieu lg/2 - 
4 lit nirdc). 

2. B£nh Gumboro 


Nguyen nhan: Do virut co ten Avibirnavirus y rat 
ben vufng o' moi tradng ngoai ctf the, benh thitfmg gap 
nhat luc 4-10 tuan tuoi, ty le chet ti i 20 - 50%. Benh 


22 



gay suy giam mien dich tram trong va de bi cac benh 
khac ke phat. 

Trieu cluing: Sau khi nhiem virut 2-3 ngay, ga 
co trieu chdng: 

- Tap tinh khong binh thudng, bay nhay lung tung, 
c&n mo nhau sau do giam an, 16* do\ 

- Tieu chay, phan loang, tr&ng co nhot nhay sau 
loang, nau, dlnh quanh hau mon. 

- Ga sot cao, di lai run ray ho&c bai do nam mot 
cho, chet khat. 

- Ty le nhiem benh va lay lan rat nhanh. Chi 2-3 
ngay co the toan dan nhiem benh trong xtf xac. 

Benh tick: 

- Mdi phat benh tui Fabricius simg to co nhieu 
dich nhay (con goi la tui phu sa) sau do xuat huyet do. 
Den ngay 5, 6, 7 thi bSt dau teo lai. 

- Ctf dc, c a dui xuat huyet thanh vet. 

Phdng va tri benh: 

- Chi/a co thuoc dac tri ma phai thuc hien dung 
lich ngda vaccin. Neu ga bo' me co mien dich truyen 
cho con thi co the ngda Gumboro luc 7 - 10 ngay tuoi. 
Neu dan ga khong co khang the td bo me thi phai nho 
mlt, mui Bur 706 luc ga con 1 ngay tuoi. 

- Dieu tri bang each vda chich thuoc bo trd sdc, 
dung dich di§n giai va cam mau, ket ho'p uong dung 


23 



dich axit amin va dating glucoza de tro’ stic va cung cap 
nang lifo'ng. 

Vi du: Dieu tri cho 100 ga 5 - 6 tuan tuoi: Suf dung 
san pham Bagum, hoa 1 g vtii 1 lit nittic cho uong lien 
tuc trong qua trinh bi benh de tang sufc de khang va 
chong mat ntitic hoac mua vitamin K, Vit-C500, B-com- 
plex, B12 moi thuf 10 ong + 5 ong Bl +■ 100ml sinh ly 
man 9% + 100ml sinh ly ngot 5% pha chung chich 3ml/ 
con/ngay trong 2 3 ngay. Dong thtii hoa Aminovital 2- 
5ml/l nutic, Glucoza 20 - 30g/l cho uong 3-5 ngay, 

Dan vung sau khong co hieu thuoc thu y, nhieu 
ho dan da dung nadc dtia non cho ga uong cung han 
che dUdc ty le chet or ga. 

3. B£nh dau ga 

Benh dau do vi rut thuoc nhom Pox virus gay ra, 
tao thanh nhufng not mun san sui tren da, mao, tich, 
trong mieng, tren mui, mit gay mu m^t, nghet thti 
hoac dau mieng khong in ditoc, tang trong giam va 
chet. Cac dan ga dia phuong mac benh dau rat pho 
bien nen ga Tam Hoang nuoi trong dan rat di bi lay 
nhiem. Boi vay phai chung vaccin dau cho ga luc 7-10 
ngay tuoi, bing each xuyen qua da canh. Ga thit chi 
can chich 1 lan, ga giong trtio'c luc vao de nen chung 
lai de tao mien dich cho ga con. 

- Benh dau hien chiTa co thuoc dac tri. De ngtia 
benh ke phat va chong nhiem trung co the dung mot 
so khang sinh nhiX Saigo-Nox Poultry hoa lg vtii 1 lit 
natic, uong 3 - 5 ngay va dung sulfat kem 1% co rtia 

24 



lam bong cac mang viem hoac dung xanh metylen 2 %, 
con iot 10% boi len. Nen bo sung ADE de giup hdi 
phuc vet thUo'ng. 

4. B^nh cum ga 

Benh cum ga do avian influenza virus la benh 
nguy hiem gay thiet hai kinh te n&ng ne cho nganh 
chan nuoi gia cam o' nhieu nude tren the gidi. 0 Viet 
Nam, benh boc phat lan dau tien (n&m 2004) vdi chung 
cudng doc H5N1 va sir lan truyen nhanh da cUdp di 
sinh mang cua 15 ngUdi va 43,5 trieu gia cam tren ca 
nude (bi chet va tieu huy). 

Trieu cluing, benh tick: Trieu ch dng, benh tich 
cua benh cum ga rat giong vdi benh dich ta (Benh 
Newcastle) vdi cac bieu hien tren dudng ho hap, tieu 
hoa nhu viem phoi, xuat huyet dudng ruot, viem buong 
trdng va ong dan trdng d ga de, xuat huyet ca tim, xuat 
huyet dudi da chan, mao tich tim tai sung to, nUdc 
nhay chay td mo, mui, tieu chay v.v... Vdi chung doc 
luc cao, ga chet dot ngot vdi ty le chet rat cao (> 90%). 
Ga co the bi benh d moi Ida tuoi. 

Phong tri benh: Benh khong co thubc dac trj. 
Phong benh bkng each ap dung triet de chuang trinh 
“An toan sinh hoc” trong tdng trai. Co nghia la ngdn 
chan. sU lan truyen benh b^ng each kiem soat hieu qua 
cac tac nhan truyen benh nhu chuot (vi du dung Racumin 
TP), kien, gian ruoi (vi du: Solfac, QuickBayt...) va thudng 
xuyen ve sinh chuong nuoi, dung cu ch&n nuoi, xe cho' 
cam, xe chd ga moi lan ra vao trai blmg cac thuoc sat 


25 



trung co pho khang khuan rong va an toan (vi du Virkon 
S, Longlife 250S). Moi tuan sat trung chuong nuoi (co 
gd trong chuong) toi thieu 1 lan b&ng Virkon S. Nen 
han che khach tham quan vd ngiio'i ngoai ra vao trai. 
Trade moi day chuong nen co ho nhung chan b&ng voi 
bot ho&c nifdc hoa thuoc sat trung (vi du Farmfluid S 
hodc Longlife 250S pha ty le 1 : 100). 

Phong benh b&ng vaccin chi co the thuc hien a 
cac trai giong co kha ndng kiem soat tot bdi vi neu 
khong quan li tot, vaccin cung chinh la nguon virut co 
the lam boc phat benh. Ngoai ra, vaccin cum ga cung 
kha mdc tien. 

5. B£nh CRD (B£nh hen ga) 

Nguyen nhdn: Do vi khuan Mycoplasma 
galisepticum gay nen. Benh thtfcmg xay ra nhufng thang 
co khi hau lanh va co bien dp chenh lech nhiet do ngay 
dem ldn (thang 10, 11, 12). 

Trieu chieng: Dich chay ra d mui, m&t luc dau 
trong, loang sau d&c dan va nhay, ga chet It nhung it 
an, cham ldn, ga ho hay thd kho khe. 

Benh tick: Xoang mui va khi quan tich day dich, 
viem keo nhay trdng hcri vang. 0 the man txnh mang 
tui khi day va due trdng giong nhu chat ba dau nhao. 

Phong va tri benh: 

- Dung thuoc khang sinh de tron vdo thde dn 
ho&c hoa nadc uong. Vi du: Sd dung Saigo-Nox Poultry 


26 



hoac vitamin C + Oxytetracyline hoa 1 g/1 - 2 lit nUo'c, 
cho uong 3 ngay/tuan khi chuyen mua ho&c thcfi tiet 
thay doi de phong benh. Bieu tri benh b&ng Baytnl 
10%, hoa 1 ml/2 lit nUdc (lieu 10 mg hoat chat 
enrofloxacin/1 kg TT), cho uong 3 ngay lien tuc. 

- Dung vaccin ngifa CRD luc 3 tuan tuoi, lieu 0,2 
ml/con va tritdc luc de 2 tuan. Neu dan ga bi benh co 
trieu chilng ve dudng ho hap giong CRD nhtfng dung 
khang sinh tri khong het thi co the dan ga bi benh 
viem phe quan truy£n nhiem (IB) hoac viem thanh khi 
quan truyen nhiem (ILT) do virus gay benh. Trudng 
ho'p dan ga bi m^c benh IB hoac ILT nhu’ng dot nuoi 
sau phai chung ngifa benh do. 

6. B£nh thifcfng han (Bach ly ga) 

Nguyen nhan: Benh thiTo'ng xay ra cap tinh <5 ga 
con 1-30 ng&y tuoi va man tinh 6 ga de. Benh do vi 
khuan Salmonella gay ra, co the lay trufc tiep tir me 
qua trufng hoac lay gian tiep qua thufc an, ntfdc uong. 
D5c biet ga d& bi m£c benh trong nhOfng ngay dau ga bi 
gio lua, lanh. 

Trieu cluing: 

- Ga xu long, u ru, chan kho, mkt lim dim, &n it, 
uong midc nhieu. 

- Phan trang, loang (curt co). 

■>. ■ * 

0 ga de: Ga de giam, phan xanh, loang hoac sen 

set, mao tai ho&c teo lai, chan kho. 


27 



Ben It tick : 

- Gan sung mau sam, tui mat sung to, mem mac 
ruot viem loet tran lan. 

- Ga de: mat sifng to, gan hoai tor lam tarn, buong 
trufng den tun, long do meo mo. 

Phong vd tri. benh: 

- Dung khang sinh pha nude uong luc 1 - 3 ngay 
tuoi, 10 - 12, 20 - 22, 30 - 32 ngay tuoi, co the dung mot 
trong cac loai: 

+ Saigo-Nox Poultry lg/1 lit nude; 

+ Neotesol 5g/l lit nude; 

+ Flumequyl 10% pha lg/1 lit nude cho uong 3 ngay. 

Dong thdi dung Lactobac C pha 1 g/1 lit nude 
uong 1 ngay/tuan de tang kha n&ng tieu hoa, han che 
vi khuan co hai trong dudng ruot. 

Dieu tri: Baytril 10% pha 1 g/2 lit nude (1 ml/10 
kg TT) cho uong 3-5 ngay. 

- Boi vdi ga de, khi chuyen mua, n&ng nong hay 
bi tress nen dung mot trong nhufng khang sinh tren de 
ngifa benh va suf dung cac san pham chong stress nhu 
Vitamin C Antistress pha 1 g/2 - 4 lit nude, thuoc bo 
Multivitamin (1 g/2 - 4 lit) cho uong de tang sure de 
khang benh: 

7. B$nh E.coli 

- Do vi khuan E.coli gay benh cho ga con va ga 
lo'n. Benh gay tieu chay phan tr£ng va glam de. Ga con 
u ru cham ldn, co con viem khdp. Ga de mao teo, nhut 

28 



nhat, ga met moi, xac gay om. Tren vo trumg c6 vet do 
hoac dom den (do mau dong va kho lai). 

* Mo ga ra thay gan sung do hoac bam den. Mang 
tui khl day len va co ke trbng. Niem mac ruot viem do, 
6 ga de buong tnjfng bi viem do, sau teo lai, nhieu 
trdng lo'n bi vd lam viem dinh ruot. 

Phong va tri benli: 

O ga con va ga thit tron khang sinh vao thufc an 
hoac ntfoc uong giong nhu 6* benh bach ly. Nhtfng khang 
sinh tri duqc bach ly cung tri dirqc Ecoli (cung la vi 
khuan gam O ga de co the phong b&ng chich ngCra 
vaccin phong E.coli , lieu 0,2 ml/con luc 4-6 tuan tuoi 
va 0,3 ml/con trade khi vao de 2 tuin. 

8. B£nh viem ron 

Benh viem ron xuat hien d ga con luc 1 - 5 ngay 

tuoi. 

Nguyen nhan: Do quy trinh ap trdng khong dam 
bao ky thuat, khong ve sinh, ga con hd ron nhieu hoac 
do ga nd ra cham soc khong tot, tha ga no'i da ban, vi 
khuan xam nhap gay viem ron hay ga mo'i nd cho an 
thufc &n qua nhieu dam khicn long do du thha de lau 
gay thoi. 

Trieu cluing vo benh tich: 

- Ga yeu, long xu, ron sUng do. C5 giufa ron co vay 
kep kin ho&c ron bi hd lo'n. Mb ga ra thay nhieu con 
long do con nhieu, to bdng dau ngon tay hoac hat dau, 
ruot bi viem ke phat tif ron. 


29 



Phong benh: 

Sat trung tu ap va chuong um (ke ca trail don 
chuong khi um nen) can than bang cac thuoc sat trung 
co pho diet khuan rong va an toan, vl du Virkon S pha 
ty le 1 : 200, Longlife 250S pha ty le 1 : 250..., phun 
300 ml dung dich/1 m 2 be mat. 

Diiu tri: Bdi thuoc do sat trung ron 

- Dung thuoc pha nude uong phong va tri chung 
vdi 2 benh E.coli va bach ly: Baytril 10% pha 1 g/2 - 4 
lit nude uong dung trong 3 ngay. 

• Penicilline chich 5000 Ul/con (hu 1 trieu dcfn vi 
chlch 200 con) chich lien tuc trong 2-3 ngay. 

9. B$nh tu huyet trung {benh toi ga) 

Benh gay chet nhanh, dot ngot d ga tren 1 thang 
tuoi va ga de. Benh do vi khuan Pasteurella multocida 
gay ra, dac biet khi thdi tiet thay doi hoac dinh dudng 
kem, ga m&c cac benh khac lam cho sdc de khang giam 
benh di boc phat. 

Ga de chet dot ngot, bai do, sa canh, mao tich 
tim tai, chay nude mui, nude mieng nhieu, mo ga ra 
thay thit sam den, vo truTng co mau, phoi do, gan sUng, 
ruot sUng doi khi co mau, tim va mo' vanh tim xuat 
huyet lam tam do. 

-i- Phong tri benh: 

- Phong bkng khang sinh Saigo-Nox Poultry hay 
Vitamin C + Oxytetracycline hoa nude uong (1 g/1 - 2 
lit nude) luc ga 3 - 4 tuan tuoi. 


30 



- Sau 1 thang chich vaccin THT (lieu theo hutfng 
dan noi san xuat). 

Tri benh dung: 

- Baytryl 10% hoa node uong 1 g/2 lit mfdc (1 ml/ 
10 kg TT) 

- Streptomycine 100 - 150mg/lkg the trong + 
Penicilline 50.000 - 100.000 UI/1 kg the trong + khang 
huyet thanh 1 - 2 ml/1 kg the trong/ngay chfch b&p 2 - 
3 ngay. 

- Tetramycine 120 - 40 mg/1 TT + Septotryl 1ml/ 
2 - 3 kg TT (chich rieng tdng loai) dieu tri 2 - 3 ngay. 

- Gentamycine chich b&p 20 - 40 mg/1 kg TT/ngay 
+ Erythomycine chich b&p 10 - 15 mg/1 kg TT/ngay, 

10, B£nh cau trung 

Benh do noi .ky sinh trung loai Eimeria gay ra. 
Thirdng ga nuoi tren long it mile benh hem ga nuoi nen. 
Bac trifng cua benh la ga u ru, xu long, phan do (co 
mau) ho&c sap nau (benh ia phan sap) ga de giam, vo 
trdng mong. Manh trang ruot dif sufng to day mau, ruot 
sifng to qua mdc, mat kha nang nhu dong. Niem mac 
ruot co nhieu diem trdng do... Benh tu huyet trung va 
Gumboro cap tlnh di phan cung co mau, nhutig d hai 
benh nay manh trang khong sifng. 

Phong va tri benh: dung thuoc dac tri cau trung 
tron thde an hay pha vao nifdc uong. 

d vung benh hay xay ra, sd dung thuoc phong 3 
ngay/tuan trong giai doan ga man cam voi cau trung 
(12-30 ngay tuoi). Mot so thuoc co the sd dung de 



ngua la: Coxil (1 g/1 lit nude), ESB3 (1-2 g/lit nude), 
Anticoc (1 g/1 lit nUde)... 

- Thuoc dac tri cau trung hieu qua nhat hien nay 
la Baycox 2,5%, pha 1 ml/1 lit nude (1 ml/3,5 - 4 kg TT/ 
ngay) cho uong lien tuc 2 ngay. 

11. B£nh do giun san 

Ga Tam Hoang nuoi tha vUdn rat de nhiem benh 
giun san. Khi thay dan ga eh am ldn, long xu, thieu 
mau (ga van an uong binh thudng) thi phai nghi ngay 
den benh nhiem giun san. Cac loai thudng gap la giun 
dua, giun kim va san day. Neu khong co dieu kien guri 
phan di xet nghiem thi nen mo kham con ga gay yeu 
nhat, xem trong ruot ga se thay nhieu giun san. 

Thuoc dac tri tay giun san theo kieu tU tieu (giun 
san bi tieu huy trong ruot va khong nhin thay theo 
phan ra ngoai) la Rintal. Neu khong co Rintal, co the 
suf dung mot so thuoc khac nhu Fencare, Levamisol 
v.v... (Lieu dung theo hudng dhn cua nefi san xuat). 

Lich phong b£nh bang vaccin va bimg thuoc 
cho ga tha vuftn 

Noi chung lich phong benh bang vaccin hay thuoc 
cho ga phu thuoc vao dieu kicn chan nuoi, muc dlch 
nuoi cua tting ho (nuoi ban thit, nuoi ga giong sinh san 
de san xuat ga con...) va tuy thuoc vao nguy ccf dich 
benh trong vung. Vi du, neu trong vung dang co dich 
ta thi ga con mdi mua ve can phai dUo’c chiing ngiTa 
dich ta sdm va sau 2 tuan phai ngtia lap lai, hoac neu 
trong vung dang co dich Gumboro thi co the phai chung 
rxgda vaccin Gumboro ngay khi ga mdi 2-3 ngay tuoi. 



Sau day la vi du ve lich phdng benh bang vaccin (Bang 
4) va lich phong benh bang thuoc (Bang 5) cho ga tha 
virbn 8 dieu kien binh thufdng. 


Bang 4 > Quy trinh phong benh bang vaccin 


Phong b£nh 

Ngay tuoi 

Cach phong/loai 
vaccin 

Marek 

1 

Chich bap (do ccr so' 
giong thUc hien) 

Dich ta l§n 1 

7 

Nho mat, mui; he 2 
ho3c Lasota 

Trai ga (dau ga) 

7 

Xuyen canh 

Gumboro lan 1 

14 

Nlio mdt mui hoac chich 
bhp 

Dich ta lan 2 

28 

Nlio mat mui; Lasota 

Gumboro lan 2 

35 

Chich b^p 

Tu huyet tiling 

60 

Chich dtfbi da 

Dich ta Lan 3 

75 

: Chich durb’i da; he 1 

l 


Ngufa dich ta kin 2 va Gumboro lan 2 co the mua 
loai vaccin ngfta chung 2 benh. 

hita y: 

Chi ngifa cho ga khoe 

- Khi mua vaccin phai coi kv no'i lrfu gift va han dung 









- Suf dung vaccin dung lieu luWng va dung ky thuat 

- Thong thiicfng khi ngu'a benh bang vaccin, 7 - 14 
ngay sau ga mdi co dap tifng mien dich. 

- Neu nuoi ga de de lay triing ap ban ga con thi trcTcrc 
luc ga vao de (khoang 4 thang tuoi) phai ngu’a lai dich ta va 
sau do cijf khoang 5-6 thang phai ngt& nMc lai. 

- Khi ngiTa benh b&ng vaccin nen cho ga udng 
them thuoc bo: Vitamin B complex, C... 

Bang 5. Quy trinh dung khang sinh ngtia benh 


Ngay tuoi 

Phong benh 

Thuoc thubng 
dung 

1 - 3 

E.coli, Salmonella , 
viem roil 

Baytril 10^; Saigo- 
Nox Poultry, Coli SP, 
Flumequiue, Neotesol 

10- 12 

Exoli, Salmonella , 
cau triaig 

- Thuoc liliit tren 

- Coxil, Esb3, Avicox, i 
Anticoc, Bay cox 

20-22 

Exoli , Salmonella , 
Cin trimg, 

CRD 

- nt 

- nt 

- Vit C + 
Oxytetracyclme, 
Tetravit E, Tylan. 
Saigo-Nox Poultry 

30 - 32 

CRD, Til huyet 
trung 

- nt 

- nt 

Thdi gian tiep theo tliinh thoang ngtfa CRD va Tu huyet 
triuig 


34 




Ga Tam Hoang 


Chiu track nhiem xuat ban: 

NGUYEN CAO DOANH 


Phu track bcin tkdo : Nguyen Phung Thoai 
Si/a bai : Dang Thi Hanh 

Trinh bay - Bia : Le Anh Vu 


NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 

167/6 - Pkilong Mai - Bong Da - Ha Noi 
BT: (04) 8523887 - 5760656 - 8521940 
Fax: (04) 5760748. E-mail: nxbnn@hn.vnn.vn 


CHI NHANH NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 

58 Nguy hi Binh Kkiem Q.l , TP. Ho Chi Mink 
DT: (08) 8297157 - 8299521 - 9111603 
Fax: (08) 9101036 . E-mail: cnnxbnn@yahoo.com.vn 


In 1.030 ban kh6 1.3 x 19 cm tai Cty in Bao bi vh XNK. Bkng 
ky KHXB so 132-2007/CXB/64-06/NN do Cue Xuat ban cap 
ngay 12/2^2007. In xong vk ndp IiiU chieu quy 1/2007. 






Ga Tam Ho&ng nuoi ban chan tha cr vifcrn 



63 - 636.5 

NN -07 


64/06 • 07 


GA TAM HOANG 



8 936032 945342 

Gid: 5.000d 






























